Nếu phát sinh bất kỳ điểm bất đồng hoặc mâu thuẫn nảo giữa tài liệu này và bản tiếng 


Anh/tiếng Trung, bản tiếng Anh/tiếng Trung sẽ được ưu tiên áp dụng. 
Thông tin hữu ích về việc mở và duy trì tài khoản 
Mở và duy trì tài khoản 


Trong thời gian gần đây, các nỗ lực của quốc tế trong việc phòng chống các hoạt động 
bất hợp pháp bao gồm rửa tiền, tài trợ khủng bố và trốn thuế đã được tăng cường đáng 
kể. Việc này cùng với nhiều chế tài và chế độ khác nhau đã khuyến khích các ngân 
hàng tăng cường triển khai các biện pháp phòng chống rửa tiền và chống tài trợ khủng 
bố (AML/CFT) nói chung, bao gồm quy trình thẩm tra khách hàng nghiêm ngặt hơn 
(CDD) áp dụng cho các khách hàng hiện tại và khách hàng mới. Do đó, so với năm 
hoặc mười năm trước, quy trình mở tài khoản vãng lai thực tế phức tạp hơn nhiều và 


cân nhiêu thời gian hơn. 


Ngoài các yêu cầu của chính quyền địa phương, một số ngân hàng cũng cần tuân thủ 
các yêu cầu hoặc tiêu chuẩn do các hội sở hoặc cơ quan quản lý ở nước ngoài phê 
chuẩn. Vì vậy, yêu cầu mở tài khoản của những ngân hàng này cũng khác nhau. 
Nếu bạn muốn mở một tài khoản ngân hàng, bạn nên đến nhiều ngân hàng để so 
sánh và lựa chọn dịch vụ phù hợp với nhu cầu của bạn. Mục đích của tài liệu này 
là nhằm cung cấp một số thông tin và lời khuyên hữu ích về việc mở và duy trì tài 


khoản tại Hồng Kông cho khách hàng tham khảo. 


Nếu bạn có ý kiến hoặc thắc mắc về quy trình mở, duy trì tài khoản hoặc cập nhật 
thông tin tài khoản, vui lòng liên hệ với HKMA. 
Email: accountopening(2)hkma.gov.hk 





1. Quy trình mở tài khoản 


Các ngân hàng cần triên khai quy trình thâm tra khách hàng đề nắm rõ lý lịch và nhu 
cầu của khách hàng trước khi mở tài khoản ngân hàng. Việc này sẽ giúp ngân hàng 
cung cấp dịch vụ ngân hàng phù hợp cho khách hàng. Tùy thuộc vào việc khách 
hàng cung cấp đầy đủ thông tin cho ngân hàng để triển khai quy trình thẩm tra 


1 


khách hàng, quy trình mở tài khoản có thê được hoàn thành trong vòng vài ngày đối 


với các hô sơ đơn giản. 





Khách hàng doanh 
nghiệp 


(Nên tìm hiểu thông tin/lập 


Khách hàng cá nhân 


lịch hẹn trực tuyến/qua điện 


thoại từ trước) 








Thu thập toàn bộ tài liệu cần thiết và trực tiếp nộp đơn xin mở tải khoản 


tại chi nhánh hoặc thông qua hình thức nộp đơn trực tuyến/di động 





Phê duyệt nội bộ của ngân hàng 





Nộp hồ sơ/thông tin bồ sung (nếu cần) 





Thông báo kết quả xử lý đơn xin mở tài khoản của ngân hàng 











2. Thông tin cần thiết 


Tương tự như các trung tâm tài chính khác, các ngân hàng tại Hồng Kông không có 
danh mục kiểm tra thông tin giống nhau cần thiết để mở tài khoản ngân hàng bởi 
mỗi ngân hàng sẽ ban hành chính sách theo chiến lược kinh doanh và kết quả đánh 
giá rủi ro của riêng ngân hàng đó. Ngoài các yêu cầu của chính quyền địa phương, 
một số ngân hàng cũng cần tuân thủ các yêu cầu hoặc tiêu chuẩn do các hội sở hoặc 
cơ quan quản lý ở nước ngoài phê chuẩn. Do đó, thông tin cần thiết để mở tài 


khoản tại những ngân hàng này cũng khác nhau. 


Nhìn chung, các ngân hàng có thê thu thập các thông tin sau đây hoặc yêu câu cung 
câp các hô sơ gôc có liên quan khi xử lý đơn xin mở tài khoản ngân hàng của cá 


nhân hoặc doanh nghiệp: 


(a) Khách hàng cá nhân: 


() Giấy tờ cá nhân, ví dụ: 
(A) Chứng minh nhân dân 
(B) Giấy tờ thông hành 


(1) Thông tin địa chỉ cư trú: 
Đề tránh hiểu lầm, trong một số tình huống ngân hàng có thể yêu cầu xác 
thực (trên phần đầu của biểu mẫu thu thập thông tin) địa chỉ cư trú từ 
2 


khách hàng cho các mục đích khác (ví dụ yêu cầu của tập đoàn, các yêu 
cầu pháp lý và pháp định của chính quyền địa phương hoặc nước ngoài). 
Trong trường hợp này, ngân hàng cần thông báo rõ ràng cho khách hàng 
biết lý do cần phải xác thực địa chỉ. 


Xin lưu ý rằng thông tin cần thiết để mở tài khoản như đã nêu trên chỉ dùng để 
tiện tham khảo. Tùy theo tình hình thực tế (như lý lịch của người xin mở tài 
khoản, dịch vụ ngân hàng được yêu cầu, v.v...) và kết quả đánh giá rủi ro, 
ngân hàng có thể yêu cầu người xin mở tài khoản nộp các loại thông tin và tài 
liệu bố sung khác, ví dụ như thông tin và tài liệu liên quan đến Đạo luật Tuân 
thủ Thuế đối với các Tài khoản ở nước ngoài của Hoa Kỳ (FATCA) và Cơ 
quan Quản lý Quá trình Trao đổi Thông tin Tài khoản Tài chính Tự động 
(AEOD, v.v... Khách hàng có thể liên hệ với những ngân hàng có liên quan 


hoặc truy cập trang web để kiểm tra các thông tin cần cung cấp. 


(b) Khách hàng doanh nghiệp: 
(@®) Giấy tờ, tài liệu chứng nhận doanh nghiệp, ví dụ: 
(A) Giấy chứng nhận thành lập 
(B) Báo cáo của cơ quan đăng ký công ty 
(C) Giấy chứng nhận đương nhiệm 
(DĐ) Giấy chứng nhận hoạt động doanh nghiệp 
(E) Hồ sơ đăng ký 
(F) Văn kiện hợp đồng lập công ty hoặc 
(G) Giấy tờ luật định 
(ii) Thông tin về địa chỉ văn phòng đăng ký và trụ sở kinh doanh chính (nếu 
khác với địa chỉ của văn phòng đăng ký) 
(ii) Thông tin về (các) chủ sở hữu hưởng lợi, chăng hạn như: 
(A) Giấy tờ nhân thân của (các) chủ sở hữu hưởng lợi 
(B) Thông tin chỉ tiết về cơ cấu sở hữu và quản lý công ty 
(v) Mục đích và tính chất dự kiến của tài khoản, ví dụ: 
(A) Mục đích của tài khoản 
(B) Các hoạt động dự kiến của tài khoản 
(C) Tính chất kinh doanh và phương thức hoạt động 
(v) Thông tin về người đại điện khách hàng, ví dụ: 
(A) Giấy tờ nhân thân của người đại diện khách hàng 
(B) Thư ủy quyền 


Xin lưu ý rằng thông tin cần thiết để mở tài khoản như đã nêu trên chỉ dùng để 
tiện tham khảo. Tùy theo tình hình thực tế (như lý lịch của người xin mở tài 
khoản, dịch vụ ngân hàng được yêu cầu, v.v...) và kết quả đánh giá rủi ro, 
ngân hàng có thể yêu cầu người xin mở tài khoản nộp các loại thông tin và tài 
liệu bố sung khác, ví dụ như thông tin và tài liệu liên quan đến Đạo luật Tuân 
thủ Thuế đối với các Tài khoản ở nước ngoài của Hoa Kỳ (FATCA) và Cơ 
quan Quản lý Quá trình Trao đổi Thông tin Tài khoản Tài chính Tự động 
(AEOD, v.v... Khách hàng có thể liên hệ với những ngân hàng có liên quan 


hoặc truy cập trang web để kiểm tra các thông tin cần cung cấp. 


Nếu đơn xin mở tài khoản bị từ chối thì sao? 


(a) Nhìn chung, ngân hàng sẽ nêu rõ các lý do từ chối đơn xin mở tài khoản. Hơn 
nữa, ngân hàng đã thiết lập cơ chế đánh giá đối với các đơn yêu cầu không 
thành công. Người xin mở tài khoản bị từ chối có thê yêu cầu ngân hàng này 
kiểm tra lại hồ sơ xin mở tài khoản. 

(b)_ Đến một ngân hàng khác để mở tài khoản. Vui lòng tham khảo thông tin liên 
hệ chỉ tiết của ngân hàng 

(c) Liên hệ với HKMA (Email: accountopening@hkma.gov.hk) để được giải đáp 


thăc mắc hoặc yêu câu. 


Cập nhật thông tin tài khoản 


Theo tiêu chuẩn quốc tế về phòng chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố, ngoài 
việc triển khai quy trình thâm tra khách hàng khi xử lý các đơn xin mở tài khoản, 
các ngân hàng phải thường xuyên đánh giá và cập nhật thông tin về các khách hàng 
hiện có. Tần suất và mức độ đánh giá sẽ phụ thuộc vào hồ sơ rủi ro của khách hàng 
này. Do đó, bạn có thể nhận được thư thông báo của ngân hàng yêu cầu cập nhật 
thông tin khách hàng hoặc các hoạt động của tài khoản ngay cả khi tài khoản ngân 
hàng đã được duy trì trong nhiều năm. Tuy nhiên, ngân hàng sẽ nỗ lực hỗ trợ khách 
hàng trong quá trình xử lý. Nếu khách hàng gặp khó khăn khi đáp ứng yêu cầu 
cung cấp thông tin của ngân hàng, khách hàng có thê gọi điện cho ngân hàng đề thảo 


luận. 


Thông tin cập nhật không chỉ giúp ngân hàng bảo vệ khách hàng khỏi rủi ro gian lận 
và tội phạm tài chính mà còn cho phép ngân hàng hiểu rõ hơn về nhu cầu của khách 


hàng và cung cấp các dịch vụ và sản phâm phù hợp nhất. 


53. Ngân hàng không nên... 


I.. Khi thực hiện các biện pháp thẩm tra khách hàng, ngân hàng không nên đưa ra 


các yêu cầu bất hợp lý cho khách hàng, tức là yêu cầu không phù hợp hoặc 


không liên quan đến công tác đánh giá rủi ro. Những yêu cầu này có thể bao 


gôm, ví dụ: 


(a) 


(b) 


(c) 


(d) 


(e) 


@®) 


yêu cầu toàn bộ giám đốc và người hưởng lợi của doanh nghiệp ở nước ngoài 
có mặt tại thời điểm mở tài khoản; 

yêu cầu mọi tài liệu của doanh nghiệp ở nước ngoài phải được cơ quan chứng 
nhận tại Hồng Kông chứng thực; 

yêu cầu doanh nghiệp khởi nghiệp cung cấp thông tin chỉ tiết về lý lịch 
chuyên môn, kế hoạch kinh doanh và dự báo doanh thu giống như công ty đã 
thành lập từ lâu; 

yêu cầu giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Hồng Kông đối với tất cả 
các đối tượng xin mở tài khoản hoặc bằng chứng về văn phòng tại Hồng 
Kông đối với mọi công ty ở nước ngoài, bất kể mô hình kinh doanh hoặc 
phương thức hoạt động; 

yêu cầu cung cấp nhiều thông tin hoặc thông tin vô cùng chỉ tiết về nguồn tài 
sản có cách đây tới hàng thập kỷ bất kể rủi ro hiện hữu trong mối quan hệ 
hoặc loại hình dịch vụ đã cung cấp (ví dụ tài khoản MPF, dịch vụ ngân hàng 
cơ bản với số dư tài khoản nhỏ) mà khách hàng khó hoặc không thê cung cấp; 
và 

từ chối mở tài khoản theo các chuẩn mực cao một cách vô lý như doanh thu 
dự kiến hoặc thực tế. 


2. Ngân hàng cũng không nên tiên hành mua các sản phâm đâu tư hoặc bảo hiêm 


quản lý tài sản hoặc có lượng lớn tiên gửi ban đâu đê làm điêu kiện mở tài khoản 


ngân hàng, hoặc liên kết những hoạt động này với cơ hội mở tài khoản thành 


công hoặc thời gian xử lý mở tài khoản. 


6. Vai trò của HKMA 


HKMA đã thực hiện rất nhiều biện pháp để xử lý sự cô mở tài khoản mà một số 


khách hàng doanh nghiệp gặp phải. Mục tiêu của chúng tôi là duy trì cơ chế chống 


rửa tiền/chồng tài trợ khủng bố ở Hồng Kông mà vẫn đảm bảo quyên tiếp cận các 


dịch vụ ngân hàng cơ bản của các doanh nghiệp đủ điều kiện và người dân thông 


thường. 


(a) Sự cỗ mở tài khoản có phổ biễn ở Hồng Kông không? 


Theo ý kiến nhận xét và thông tin do HKMA thu thập, những khó khăn mà các 
doanh nghiệp vừa và nhỏ ở nước ngoài (SME) cũng như các doanh nghiệp khởi 
nghiệp gặp phải khi mở tài khoản ngân hàng dường như không phải là một vấn đề 
toàn ngành. Sự có hay xảy ra giữa một hoặc hai ngân hàng quốc tế, thường chỉ 
mang tính tạm thời đối với các công ty đang tính mở tài khoản ngân hàng. Tình 


hình đã có nhiều cải thiện sau khi HKMA ban hành thông tư về “Loại bỏ rủi ro và 





Tài chính toàn diện” áp dụng cho mọi ngân hàng vảo tháng 09 năm 2016. 





(b) HKMA đã làm gì để giải quyết sự cỗ mở tài khoản? 


HKMA coi vân đê liên quan đên các khó khăn trong việc mở tài khoản có tâm quan 


trọng đặc biệt và đã triển khai hàng loạt công tác theo dõi, bao gồm: 


()_ Chúng tôi đã thu hút sự tham gia của nhiều cơ quan hữu quan bao gồm phòng 
thương mại trong nước và nước ngoài và hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ để 
hiểu rõ và đầy đủ về tình hình, thu thập thông tin chỉ tiết về các sự có cụ thể liên 
quan đến những khó khăn khi mở tài khoản ngân hàng và theo dõi các vụ việc 
với ngân hàng theo đó. 

(ii) HKMA đã ban hành thông tư về “Loại bỏ rủi ro và Tài chính toàn diện” áp 
dụng cho mọi ngân hàng vào ngày 08/09/2016, nhắn mạnh rằng các ngân hàng 
nên áp dụng phương pháp tiếp cận “theo rủi ro” trong việc xử lý các đơn xin 
mở tài khoản và tiến hành thâm tra thường xuyên liên tục đối với các khách 
hàng hiện hữu. Các ngân hàng cũng phải đảm bảo đối xử công bằng và phù 


hợp với tất cả các khách hàng hiện tại và tương lai, bao gồm: 


(A) tăng cường cải thiện tính minh mạch của quy trình mở tài khoản và thâm 
tra bằng cách nêu rõ các thông tin và tài liệu cần thiết cho quy trình thâm 
tra khách hàng, giải thích lý đo cần có thông tin đó, hỗ trợ khách hàng 
thực hiện các biện pháp hoặc cung cấp các giải pháp có thể giúp đáp ứng 
quy trình thâm tra khách hàng, đồng thời áp dụng cơ chế đánh giá đối với 
những người xin mở tài khoản không thành công; 

(B) duy trì việc liên lạc hiệu quả với khách hàng, ví dụ, cung cấp các bản cập 
nhật giữa kỳ về tiến độ xử lý đơn, kịp thời phản hồi kết quả xử lý đơn và 
nếu từ chối đơn đó thì sẽ nêu rõ lý do từ chối nếu phù hợp; và 

(C) tô chức đào tạo phù hợp cho nhân viên chăm sóc khách hàng đề đảm bảo 


triển khai thống nhất các biện pháp liên quan. 


(ii) HKMA ban hành bồ sung “Các câu hỏi thường gặp về quy trình thẩm tra khách 


qv) 


(v) 


(vì) 





hàng” vào ngày 29/09/2016 và 25/05/2017 để làm rõ với ngân hàng về một số 
yêu cầu thâm tra khách hàng thường hiểu nhằm. Các câu hỏi thường gặp này 
được tông hợp thành “Các câu hỏi thường gặp liên quan đến vấn đề chống rửa 





tiền và chống tài trợ khủng bố”, do Hiệp hội Ngân hàng Hồng Kông lập với 
thông tin đầu vào từ HKMA và ban hành ngày 31/10/2018 (cập nhật lần gần 
đây nhất vào ngày 30/09/2020). 

HKMA cũng ban hành Hướng dẫn chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bồ - 








Các yêu cầu xác thực địa chỉ vào ngày 11/10/2017 để thông báo cho ngân hàng 





biết rằng các yêu cầu xác thực địa chỉ được nêu trong Hướng dẫn chống rửa 
tiền và chống tài trợ khủng bồ (áp dụng cho các Tổ chức được ủy quyền) sẽ 
chính thức bị loại bỏ vào năm 2018. Sau đó, Hướng dẫn này được sửa đổi vào 
tháng 10/2018 và các ngân hàng chỉ cần thu thập thông tin địa chỉ của khách 
hàng. 

Với các nỗ lực liên quan của HKMA và ngành ngân hàng, các dịch vụ tài 
khoản lãi suất theo bậc nhằm tăng cường trải nghiệm của khách hàng — “Tài 
khoản ngân hàng đơn giản” (hoặc “SBA”) — đã được triển khai vào tháng 
04/2019 đề cung cấp tùy chọn bổ sung cho khách hàng doanh nghiệp chỉ yêu 
cầu cung cấp dịch vụ ngân hàng cơ bản. Với phạm vi dịch vụ hẹp hơn, các rủi 
ro liên quan đến SBA sẽ thấp hơn nhiều và do đó các biện pháp thâm tra khách 
hàng ít tốn kém hơn sẽ được triển khai cho việc mở tài khoản. 

HKMA đã thành lập một bộ phận chuyên trách để xử lý các ý kiến và yêu cầu 
liên quan đến việc mở và duy trì tài khoản, đồng thời đã phát triển một trang 
chuyên biệt trên trang web của HKMA để trao đổi liên lạc với các cơ quan hữu 


quan. 


(vi) HKMA đã tuyên nhà cung cấp dịch vụ đề triển khai chương trình mua sắm bí 


ân (MSP) năm 2018, tập trung vào khía cạnh giao tiếp với khách hàng của quy 
trình mở tải khoản tại 20 ngân hàng bán lẻ dành riêng cho các Doanh nghiệp 
vừa và nhỏ và khách hàng dân tộc thiểu số. MSP bổ sung các hoạt động giám 
sát của HKMA trong quá trình đánh giá tính hiệu quả của các biện pháp và 
phương thức cải tiến của ngân hàng ngay tại chỗ. HKMA đã ban hành 
một thông tư vào ngày 14/06/2019 để chia sẻ với ngành ngân hàng các kết quả 
quan sát đã xác định được và yêu cầu các ngân hàng thực hiện thêm các cải tiễn 
trong một số lĩnh vực.  HKMA đã bắt đầu triển khai công tác theo dõi với các 


ngân hàng liên quan về kêt quả quan sát chương trình mua săm bí ân. 


(viii)Là một phần của công tác theo dõi liên quan tới thông tư của HKMA về “Loại 


bỏ rủi ro và Tài chính toàn diện” ban hành ngày 08/09/2016, HKMA đã tiến 


hành đánh giá theo chủ đề trong khoảng thời gian từ cuối năm 2017 đến năm 





7 


2018 về việc ngân hàng áp dụng các biện pháp phòng chống rửa tiền và chống 
tài trợ khủng bố khi thu hút các khách hàng Doanh nghiệp vừa và nhỏ. 
HKMA đã ban hành một thông tư vào ngày 14/06/2019 đề chia sẻ các kết quả 
quan sát chính và thông lệ tốt được xác định từ việc đánh giá với ngành ngân 


hàng. 


(c) Ý nghĩa của việc ngân hàng áp dụng phương pháp tiếp cận “theo rủi ro” khi 
mở tài khoản là gì? 

“Theo rủi ro” có nghĩa là ngân hàng sẽ phân biệt các mức độ rủi ro của khách hàng 
cá nhân theo lý lịch và trường hợp của khách hàng, đồng thời áp dụng các biện pháp 
giảm thiểu rủi ro và thấm tra khách hàng, chứ không chỉ là áp dụng phương pháp 
tiếp cận “đa năng” cho tất cả khách hàng trong quy trình phê duyệt. 


Ý kiến hoặc thắc mắc 


Nếu bạn có ý kiến hoặc thắc mắc về quy trình mở, duy trì tài khoản hoặc cập nhật thông 
tin tài khoản, vui lòng liên hệ với HKMA. 


Email: accountopeninsg @®hkma.gov.hk 


